Giải đáp thắc mắc nên mua Chevrolet Cruze hay Toyota Vios? 

Nếu bạn đang đắn đo giữa việc chọn mua Chevrolet Cruze hay Toyota Vios thì thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có 
thêm sự chọn lựa phù hợp. 

Xét về mức giá 

Tại Việt Nam, Chevrolet Cruze được bán ra với 2 phiên bản gồm Cruze 1.6 LT và phiên bản Cruze 1.8 LTZ và có mức 
giá niêm yết lần lượt là 589 triệu và 699 triệu đồng. 

Còn Toyota Vios lại được bán ra có tới 3 phiên bản gồm Vios 1.5E MT có giá 564 triệu, bản Vios 1.5E CVT và bản 
1.5G CVT được bán với giá niêm yết lần lượt là 588 triệu và 622 triệu đồng. 

*** Tham khảo Thù tuc vav mua xe ôtô trả OÓP 


MUA CHEVROLET CRUZE HAY TOYOTA VIOS? 



Ngoại thất xe 

Chevrolet Cruze có mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt kép được mạ crôm tạo hình Ovan, xe dùng cụm đèn Halogen 
được tích hợp cảm biến ánh sáng và cho phép tự động bật tắt tùy vào điều kiện môi trường bên ngoài. Dải đèn LED 
trên phiên bản Cruze LTZ được cách điệu hình chữ L vô cùng thể thao. Đèn sương mù được trang bị hình dạng thấu 
kính cho khả năng nhìn xa hơn. 





Đầu xe Toyota Vios có thiết kế mới với cụm đèn pha kép sâu nhưng phần đầu của xe hơi ngắn và không toát lên sự 
sang trọng. 

Thân xe kiểu dáng tròn rất đặc trưng của Vios, xuất hiện 1 đường gân chạy dọc từ phần đuôi xe lên tới cửa xe phía 
trước. Còn thân xe Cruze lại trông rất lịch lãm và đầy sang trọng nhất là nổi bật lên tay nắm cửa được mạ crom. 



Cruze và Vios đều được trang bị đèn báo rẽ tích hợp trên gương chiếu hậu cho phép chỉnh điện và gập điện đầy tiện 
lợi. Cruze sở hữu gương chiếu hậu tích hợp chức năng sấy gương. 















La zăng của Vios có kích thước 15 inch rất thuận lợi khi lái xe trong đô thị vì mang tới cảm giác lái nhẹ nhàng nhưng 
sẽ rất bất lợi khi di chuyển tốc độ cao hay khi vào cua gấp sẽ khiến xe rất bồng bềnh và không an toàn. 

Cruze sở hữu la zăng kích thước 7 inch trên bản LTZ và 16 inch trên bản LT, dạng thiết kế 5 chấu kép thể thao. Xe 
có khả năng bám đường tốt với thiết kế lốp xe rộng, trọng tải tới 1420 kg nên mang tới cho xe khả năng di chuyển 
đầm hơn. 

*** Cập nhật Giá xe Chevrolet 
Nội thất 

Vios giữ phong cách thiết kế cũ tạo ra không gian rộng rãi. Khoang nội thất xe với các mảng ốp nhựa được thiết kế 
kiểu vân da và đường chỉ khâu. 

Bề mặt hàng ghế trước có những đường dập nổi có tác dụng chống mỏi lưng, ghế ôm lấy lưng người ngồi giúp tạo 
sự thoải mái. Vios thiết kế hàng ghế sau với khu để chân thoải mái. 


Điểm đáng tiếc của Vios là phần mái được làm hơi thấp, cách âm chưa tốt. 



Nội thất Cruze đầy sang trọng và hiện đại với nội thất ghế bọc da (bản LTZ) màu đen đi cùng chất liệu nhựa mềm tối 
màu. Nội thất xe với điểm nhấn là những viền ốp kim loại sang trọng ngay bảng điều khiển trung tâm. 

Cruze sở hữu không gian khoang lái rộng rãi, không gian nội thất thoải mái, khoảng trần cao cùng vị trí để chân 
rộng. Chi tiết ghế lái được bọc da tích hợp chỉnh tay 6 hướng, thiết kế ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng, điểm nhấn ngay 
hàng ghế sau cho phép gập 90° với tỉ lệ 60/40 giúp tăng không gian chứa đồ. Cruze được trang bị cửa sổ trời chỉnh 
điện. 



Nếu bạn là người quan tâm tới thiết kế nội thất và ngoại thất xe của Chevrolet Cruze và Toyota Vios thì 2 nội dùng 
trên đã đủ thuyết phục bạn chọn mua được mẫu xe phù hợp với nhu cầu của mình. Đây đều là 2 thương hiệu xe 
danh tiếng và lâu đời trên thế giới, nếu như Cruze với phong cách thiết kế hiện đại, thể thao đầy chất Mỹ thì Vios lại 
có phần hơi "bảo thủ" truyền thống nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn vượt trội trong thiết kế đặc trưng của dòng xe 
Nhạt. 

*** Tham khảo Danh sách shovvroom Chevrolet tại Việt 

Nam: https://www.quora.com/profỉle/DaỉlvXe/Chevrolet/Danh-Sach-Daỉ-Lv-Showroom-Chevrolet- 

Taỉ-Vỉet-Nam 










